GIÁO  PHẬN  HÀ  TĨNH 
VĂN  PHÒNG  TÒA  GIÁM  MỤC 

Văn  Hạnh,  Thạch  Trung,  Tp.  Hà  Tĩnh,  Hà  Tĩnh 
Email:  vanphongtgm@giaophanhatinh.com 
Phone:  0865  165  167 

Số  02/2019/TB-TGM 


Văn  Hạnh,  ngày  02  tháng  02  năm  2019 


THÔNG  BÁO 


Vv.  Lễ  công  bổ  Quyết  định  Thành  lập  Giáo  phận  Hà  Tĩnh 


Kính  gửi:  Quý  khách  mời,  Quý  cha,  Quý  tu  sỹ  nam  nữ,  Chủng  sinh 

và  toàn  thê  Dân  Chúa 


Ngày  11/02/2019  [Mồng  Bảy  Tết  cổ  Truyền),  tại  Nhà  thờ  Chính  tòa  Văn  Hạnh  sẽ  diễn  ra 
Đại  lễ  Công  bố  Quyết  định  Thành  lập  Tân  Giáo  phận  Hà  Tĩnh  và  Lễ  Nhậm  tòa  của  Đức  Giám 
mục  Phaolô  Nguyễn  Thái  Hợp. 

1.  Chương  trình  như  sau: 

-  08h45':  Rước  Nhập  lễ 

-  09h00':  Khai  lễ 

-  10h30':  Tiệc  mừng 


2.  Đổi  với  Quý  khách  đã  được  mời,  khi  đến  xin  liên  hệ  với  Ban  Lễ  tân  theo  các  sô  điện 
thoại  sau  đây  để  Ban  Lễ  tân  được  hân  hạnh  đón  tiếp: 


-  Trưởng  ban: 

-  Phó  ban  1: 

-  Phó  ban  2: 

-  Đón  tại  Sân  bay  Vinh: 

-  Đón  tại  Nhà  ga  Vinh: 

-  Đón  tại  Bến  xe  Vinh: 


Lm.  Lê  Nam  Cao 
Lm.  Lê  Thanh  Hồng 
Lm.  Trần  Phúc  Chính 
Lm.  Thân  Văn  Hùng 
Lm.  Phan  Văn  Đồng 
Lm.  Nguyễn  Hồng  Lĩnh 


-  Phone:  0973  403  064 

-  Phone:  0912  484116 

-  Phone:  0915  057  702 

-  Phone:  0984  887  992 

-  Phone:  0984  984  629 

-  Phone:  0912  333  412 


3.  Trân  trọng  kính  mời  mỗi  Giáo  xứ,  Chuẩn  Giáo  xứ,  Giáo  họ  độc  lập  cử  một  (01)  đại 
diện  đến  tham  dự  Thánh  lễ  và  chung  vui  với  Giáo  phận.  Ngoài  ra,  xin  các  cha  công  bố  rộng 
rãi  thông  báo  này  để  Cộng  đồng  Dân  Chúa  được  biết  để  hiệp  thông  cầu  nguyện  và  sắp  xếp 
thời  giờ  để  tham  dự  một  cách  đông  đảo. 


3.  Để  bảo  đảm  an  toàn,  xin  Quý  vị  khi  về  tham  dự  Thánh  lễ,  tuân  thủ  theo  sự  điều  phối 
của  Ban  Tổ  chức,  đặc  biệt  việc  phân  luồng  xe  và  chỗ  để  xe,  xin  theo  sự  điều  hành  trực  tiếp 
của  Ban  Trật  tự.  Quý  vị  cũng  không  nên  mang  theo  tư  trang  đắt  tiền  và  nhớ  cẩn  thận  bảo 
quản  tài  sản  cá  nhân. 


Nhờ  lời  chuyển  cầu  của  Đức  Maria,  Mẹ  Thiên  Chúa,  Bổn  mạng  của  Giáo  phận,  xin  Chúa 
chúc  lành  cho  tất  cả  chúng  ta. 

TM.  VĂN  PHÒNG  TGM  GP.  HÀ  TĨNH 
Lm.  Antôn  Nguyễn  Thanh  Tịnh 


